TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
LÊ HỒNG PHONG 


ĐỀ THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018 
Môn: Toán 12 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 


Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phang ( P) :x-y + 2z + \ = 0 và đường thẳng 

^ Tính góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng ( P). 


Câu 2: 


, x-1 y z +1 

d 

A. 60°. 


B. 120°. 


c. 150°. 


D. 30°. 


, y — 2 z 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thăng d : —j— = - ^ — = —— , vecto nào dưới 
đây là vecto chỉ phưong của đường thắng d ? 

A. «=(-!;-3;2). B. u =(l;3;2) . c. u = (l;-3;-2). D. u =(-l;3;-2). 


Câu 3: 


Trong không gian với hệ tọa độ Oxvz, cho hai điếm 4(2;3;-l), (1;2;4). Phưong trình đường 
thắng nào được cho dưới đây không phải là phưong trình đường thắng AB . 

x = 2-t 


A. 


x + 2 _ y+ 3 _ z-1 
1 1 -5 


<y = 3-t . 

z — —1 + 5t 


c. ị 


x = \-t 
y = 2-t . 
z =4+5 t 


_ x-1 y-2 z-4 

D. ——- = "—— = —— 
1 1 -5 


Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxvz, cho điếm A( 2;l;l) và đường thắng 

X — lv — 2 z — 3 ' , 

d : —— = ——— = . Tính khoảng cách từ A đên đường thăng d . 

A. —ị—. B. 2 V 5 . c. Vữ D. 3 V 5 . 

2 

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các điểm ^4(1;0; 3 ), B (2;3;-4), c(-3;l;2). Tìm 
tọa độ điếm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. 

A. £>(-2;4;-5). B. £>(4;2;9). c. D(6;2;-3). D. Z>(-4;-2;9). 

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm M(2;l;-2) và N (4;-5;l). Tìm độ dài 
đoạn thẳng MN. 

A. 49 . B. 7 . c.yíĩ. D. yfĩĩ. 

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxvz , cho 3 điểm A(ỉ; 0;0); i?(0;-2;0);C(0;0;3). Phưong 
trình nào dưới dây là phưong trình mặt phang (ABC) ? 

. X V , z X V z X y z X y z 

A. -r + ^- + - = l. B. —+ =-- + ^ = 1. c. —- + —+ ^ = 1. D. (r + — + —- = 1. 

3 -2 1 1 -2 3 -2 1 3 3 1 -2 

Cho biết là một nguyên hàm của hàm số . Tìm / = j[2/(x) + l]dx. 

A. / = 2F(x) + l + C. B. / = 2xF (x) +1 + c . 

c. I = 2xF(x) + x + C. D. / = 2F(x) + x + C. 


Câu 8: 




















Câu 9: 


Tìm nguyên hàm của hàm số / (x) = cos 2x . 


A. J/ (x) dx = ^ sin 2x + c . 

B. |/(x)dx = -^sin2x + C 

c. Ị/ (x)dx = 2sin2x + c . 

D. j/ (x) dx = -2 sin 2x + c. 


5 7 7 

Câu 10: Nếu J / (x) dx = 3 và J / (x) dx = 9 thì I/(x) dx bằng bao nhiêu? 

2 5 2 


A. 3. 


B. 6. 


c. 12 . 


D. -6. 


2 

Câu 11: Tính tích phân / = 1 2 mSx dx. 

0 


A. / = 


2 - 1 
ln 2 


B. I 


2 - 1 
2018 


>4036 


c. / = ■ 


20181n2 


D. I 


2 - 1 

20181n2 


Câu 12: Kí hiệu s là diện tích hình phắng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f (x), trục hoành, đuờng 
thẳng X = a, X = b (nhu hình bên). Hỏi khẳng định nào duới đây là khắng định đúng? 



c b 

B. 5” = |/(x)í?x + |/(x)í?x . 

a c 

c b b 

c. 5 , = -|/(x)í/x + |/(x)ứ r x . D. S = ịf( y x)dx. 

a c a 


A. s = 


c b 

J / (x)í/x +J / (x)c/x 

a c 


Câu 13: Cho hai hàm số y = /J (x) và y = f 2 ( x ) hên tục trên đoạn \a',b\ và có đồ thị nhu hình vẽ bên. 

Gọi s là hình phang giới hạn bởi hai đồ thị trên và các đuờng thẳng X = a , X = b . Thể tích V 
của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay s quanh trục Ox đuợc tính bởi công thức nào sau 
đây? 


o 


-y=Á(x) 


•y = /:(*) 


b 

A. v = ĩiị[_f ì 2 {x)-fỉ(x)\dx. 

a 

c. v = ị\_f 2 (x)-f 2 {x)\dx. 

a 


b 

B. V = 7ĩJ[/ 1 (x)-/ 2 (x)]dx. 

a 

b 

D. V = ĩiị\_f ì (x)~ f 2 (xỴ\ dx , 

a 
















Jĩ 


Câu 14: 

Câu 15: 

Câu 16: 

Câu 17: 

Câu 18: 

Câu 19: 

Câu 20: 

Câu 21: 


Câu 22: 


Câu 23: 


Câu 24: 


2 


Cho 7 = Jsin 2 xcosxdx và u - sinx . Mệnh đề nào dưới đây đúng?. 


0 




1 

A . I - ịu 2 du . 

1 

B. / = lịuáu . 

0 

c. 7 = - j u 2 áu . 

1 

D. 7 = -j u 2 du 

0 

0 

-1 

0 

Tính mô đun của số phức z = 4 - 3i. 



A. z 1 = 7. 

B. z 1 = V7. 

c. z 1 = 5. 

D. z =25. 


Gọi M là điểm biểu diễn của số phức z trong mặt phẳng tọa độ, N là điểm đối xứng của M 
qua Oy ( M,N không thuộc các trục tọa độ), số phức w có điểm biểu diễn lên mặt phẳng tọa 
độ là N . Mệnh đề nào sau đây đúng. 

A. w = -z. B. w=-z. c. w = z. D. |w|>|z|. 

Tính ^ — 1 + / + z +... + / 4- ỉ 

A.s = -i. B. s = ỉ + i. c. 5 = 1 - 1 . D. s = i. 


Tính mô đun số phức nghịch đảo của số phức z = ( 1 - 2ỉf . 

A. 4=. B. \Í5 . c. 4r. D. ị 

yÍ5 25 5 

Phưong trình z 2 + 3z + 9 = 0 có 2 nghiệm phức Zj ,z 2 . Tính s = ZjZ 2 + Zj + z 2 . 

A. s =-6 . B. s = 6 . c. S = Ỉ2. D. 5 = -12 . 

Cho số phức z thỏa (l + í)z = 3 - i, tìm phần ảo của z . 

A. -2 i. B. 2 i. c. 2 . D. -2. 


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(l;-3;4), đường thẳng 

_l- 2 V 5 z 2 , r , 

d : — 2—t = 2 - = —j— và mặt phang ịp):2x + z-2 = 0. Viết phưong trình đường thắng À 

qua M vuông góc với d và song song với ( p). 


A. À: 


. x-1 _ y + 3 _ z-4 


1 


-1 


B. À: 


. x-1 _ y + 3 _ z-4 


-1 


-1 


-2 


c. A: 


. x-1 _ y + 3 _ z-4 


D. A: 


' X-ỉ _ y + 3 _ z-4 


Trong không gian với hệ tọa độ Oxvz, cho mặt cầu (S) :x° +y 1 +z 2 = 1 và mặt phang 
ựy x + 2y-2z + l = 0, tìm bán kính r đường tròn giao tuyến của (k) và ( P). 


A. r = —. 
3 


B. r = 


2 V 2 


r r=£ 

c. r = ——. 
2 


D. r = Ạ. 
2 


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tính khoảng cách giữa hai mặt phang song song 
(a) :x-2y-2z + 4 = 0 và (/?): -x + 2y + 2z-l = 0. 

A. 3. B. -1 c. 0 . D. 1 


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 7(0; 2; 3) . Viết phưong trình mặt cầu tâm I tiếp 
xúc với trục Oy . 


















A. X 2 +(y + 2) 2 + (z + 3) 2 = 2. B. X 2 + 0 + 2) 2 + (z + 3) 2 = 3. 

c. x 2 +(y-2) 2 +(z-3) 2 =4. D. X 2 + (y-2) 2 + (z-3) 2 = 9. 

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxvz , cho ba điểm ^4(-2;3;l), 7?(2;1;0), C(-3;-l;l). Tìm 
tất cả các điếm D sao cho ABCD là hình thang có đáy AD và S ABCD = 3 S AABC . 


A. D(8;7;-l). 


B. 


'27(-8;-7;l) 
27(12;!;-3) ' 


27(8; 7;-l) 
27(-12;-1;3)' 


D. £>(-12;-l;3). 


Câu 26: Tìm nguyên hàm F(x) của hàm sô /(x) = 6x + sin 3x, biêt F(0) = — • 


A. F{x) = 3x 2 - 
c. F{x) = 3x 2 + 


2 cos3x 


A. F(x) = 2e 2x 


V 


c. F(x) = h í - 


1 

V 2y 


2 

+ —• 

B. F(x) - 3x 2 C ° s3a 1. 

3 

3 

- + 1. 

^ ^ . „2 cos3x , 

D. F(x) = 3x ——— +1. 

3 

1 của hàm số /(x) = 

2x 

x.e . 

- 

B. F(x) = ịe 2x (x-2) + C 

\ 

- +c. 

D. F(x) = 2e 2x (x-2) + C 


9 5 

Câu 28: Biết / (x) là hàm liên tục trên M và J / (x) dx = 9 . Khi đó tính I = ịf (3x - 6) dx . 

0 2 


A. 7 = 27. 


B. 7 = 3. 


c. 7 = 24. 


D. 0. 


Câu 29: Cho hình phẳng ( 77 ) giới hạn bởi đồ thị y = 2x -X 2 và trục hoành. Tính thể tích V vật thể tròn 

xoay sinh ra khi cho ( 77 ) quay quanh Ox . 

„4 4 T 16 „ 16 

A. V = . B. V = --n . C.V = ^n. D. v = ^~. 

3 3 15 15 


Câu 30: Một ô tô đang chạy với vận tốc lOm/ s thì nguời lái xe đạp phanh,từ thời điểm đó ô tô chuyến 
động chậm dần đều với vận tốc v(7) = -5/ + 1 0(m / s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng 
giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hắn ô tô còn di chuyến đuợc bao 
nhiêu mét? 

A. 0,2 m. B. 2 m c. 10 m. D. 20 m. 


Câu 31: Cho số phức z có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là M , biết z 2 có điểm biểu diễn là N 
nhu hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng? 













N 


M 


o 


c. 3< z <5. 


A. |z| < 1. B. 1 < |z| < 3. 

Câu 32: Tìm số thực m sao cho m 2 -l + (/?7+ 1)/ là số ảo. 

A. /77 = 0 . B. m = 1. c. m = ±1. 

Câu 33: 


D. z > 5 . 


D. m = -1. 


Gọi M,N 

lần lượt là điếm biểu diễn của Zj, z 2 

trong mặt 

0 là 

gốc 

tọa độ (3 điểm 0,M,N phân biệt 

và không t 

đúng. 




A. |z 1 

+ z 2 

= 2 OI. 

B. |zj +z 2 

c. |zj 

- z 2 

= OM + ON. 

D. z, -z 2 | 


Câu 34: Cho số phức z thỏa 2z + 3z =10 + /. Tính |z|. 
A. |z| = 5 . B. |z| = 3 . 


c. |z| = V3 . 


D. |z| = V?. 


Câu 35: Cho a,b là các số thực thỏa phưong trình z + az + b - 0 có nghiệm là 3 2/ 5 tính s - a + b' 

A. s = 19. B. s = -7 . c. s = 7. D. 5 = -19 . 

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Biết tọa độ các đỉnh 
(—3; 2; l) ,c(4;2;0) ,ổ'(-2;l;l), D’ (3;5;4). Tìm tọa độ điểm A' của hình hộp. 

A. +í'(-3;3;3). B. ^'(-3;-3;-3). c. +í'(-3;3;l). D. +í'(-3;-3;3). 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thắng (d) Y~ = ~ 2 = 2’ 

(p):x + y-z + 3 = 0 và điểm A{\\ 2;-1). Cho đường thẳng (A) đi qua A , cắt (ú?) và song 
song với mặt phang (p). Tính khoảng cách từ gốc tọa độ o đến (A). 


Câu 37: 


A. 


2V3 


B. 


4V3 


c. V3 . 


D. 


16 


3 3 3 

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (£): X 2 + V 2 + z 2 - 2x + 2z - 7 = 0 và điếm 
A( 1;3; 3 ). Qua A vẽ tiếp tuyến AT của mặt cầu ( T là tiếp điểm), tập họp các tiếp điểmr là 
đường cong khép kín (c). Tính diện tích phần hình phang giới hạn bởi (c)(phần bên trong 
mặt cầu). 

144 „ _ „144 

A. ——. B. 16tĩ. c. 4 jĩ. D. — 7 t. 


25 


25 










Câu 39: 


2 2018 

Tính tích phân / = í ——-dx . 

J 2 e x +1 


,2020 


,2019 


,2018 


A. / = 0. 


B. / = 


2019 


c. / = 


2019 


D. / = 


2018 


Câu 40: 


Câu 41: 


Biết í — — —— dx = a + Mn2 + cln3 với a,b,c là các số hữu tỉ, tính 5 = 2a + b 2 +C 1 . 
ịx 2 +3x + 2 

A. 5 = 515. B. 5 = 164. c. 5 = 436. D. 5 = -9 . 

, Ị— - \ 2017 

SỐ điếm cực trị của hàm Số /(x) = 1 Ịvr+12-4j d t là: 


A. 1. B. 3. c. 2. D. 0. 

Câu 42: Biết phương trình z 2 +2017.2018z + 2 2018 = 0 có 2 nghiệm Zj,z 2 ,tính 5 = |zj| + |z 2 |. 

A. 5 = 2 2018 . B. 5 = 2 2019 . c. 5 = 2 1009 . D. 5 = 2 1010 . 

Câu 43: Cho số phức z = a + bi ( a,b el, a > 0 ) thỏa zz -12|z| + (z-z) = 13 — 10/. Tính 5 = a + b . 
A. 5 = -17. B. 5 = 5. c. 5 = 7. D. 5 = 17. 

(12-5ỉ)z + 17 + 7ỉ 


= 13. 


Câu 44: Tìm tập họp các số phức z thỏa 

1 z—2—i 
A. (í/):6x + 4v-3 = 0. B. (tì?):x + 2}>-l = 0. 

c. (c):x 2 +y 2 -2x + 2y + l = 0. D. (c):x 2 +y 2 -4x + 2y + 4 = 0. 

Câu 45: Tìm tống các giá trị của số thực a sao cho phương trình z 2 + 3z + úf 2 - 2ứ = 0 có nghiệm phức 


z 0 thỏa |z 0 | = 2 . 
A. 0. 


B. 2. 


c. 6. 


D. 4 


5 4 8 


3 3 3 


M là 


Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 4 điểm ^4(1;0;0), 5(3;2;1), c 

điếm thay đổi sao cho hình chiếu của M lên mặt phang ( ABC ) nằm trong tam giác ABC và 
các mặt phẳng ( MAB ), ( MBC ), ( MCA ) họp với mặt phẳng (ABC) các góc bằng nhan. Tính 
giá trị nhỏ nhất của OM . 


A. 


V26 


B. 


c. s. 


D. 


V28 


Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 đường thắng (<7,): 


X — 1 _ y — 1_ z —1 

= ~r = ^2 


Câu 48: 


(d 7 ) : ——— = Mặt cầu bán kính nhỏ nhất tâm 

v 2J 1 2 2 v 3J 2 -2 1 

ỉ(a;b;c ), tiếp xúc với 3 đường thắng (dị), (d 2 ), (d 2 ), tính s = a + 2b + 3c. 

A. 5 = 10 . B. 5 = 11. c. 5 = 12 . D. 5 = 13. 

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R thỏa (x+2) f (x) + (x + \) f'(x) = e x và /(o) =, tính 

/( 2 )- 
























A-/(2) = f. B./(2) = |. c./( 2 ) = d Đ./(2) = y. 

Câu 49: Cho đồ thị (c) : y = /(x) = Vx . Gọi (//) là hình phẳng giới hạn bởi (c) , đường thẳng X = 9 , 
ỡx . Cho M là điểm thuộc (c) , ^4(9;0). Gọi Vị là thể tích kh ối tròn xoay khi cho (#) quay 
quanh Ox, V 2 là thế tích khối tròn xoay khi cho tam giác AOM quay quanh Ox . Biết 
Vy = 2V 2 . Tính diện tích s phần hình phẳng giới hạn bởi (c), OM . (hình vẽ không thể hiện 
chính xác diêm M ). 

A. s = 3. B. s = • c. s = — . D. s = - . 



Câu 50: Cho số phức z thỏa |z| = l, gọi m,M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của 
p = |z 5 + z 3 + 6z| -2 1z 4 +1|. Tính M — m. 

A. M — m = 1. B. M — m = 3. c. M — m = 6. D. M - m = 12 . 


l.D 

2.A 

3.A 

4.C 

5.D 

6.B 

7.B 

8.D 

9.A 

10.C 

ll.D 

12.c 

13.A 

14.A 

15.C 

16.B 

17.D 

18.D 

19.B 

20.D 

21.C 

22.B 

23.D 

24.D 

25.D 

26.D 

27.C 

28.B 

29.C 

30.C 

31.B 

32.c 

33.A 

34.D 

35.C 

36.A 

37.B 

38.D 

39.C 

40.A 

41.C 

42.D 

43.C 

44.A 

45.D 

46.A 

47.B 

48.D 

49.B 

50.A 





















